Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 

BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 

Loại 1. Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng, một đường thẳng 

A. Tóm tắt lý thuyết 

1. Định nghĩa: Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng (hoặc đường thẳng) bằng khoảng cách 
từ điểm đó tới hình chiếu vuông góc của nó lên mặt phẳng (hoặc đường thẳng). 


M 


/ 


L/ 

ITV 

A* 

Khoảng cách từ điểm M tới mặt phẳng (p) được 
ký hiệu là d(M;(P)j. 

H là hình chiếu vuông góc của M lên (p) thì 

d(M;(P)) = MH 

Khoảng cách từ điểm M tới đường thẳng 
À được ký hiệu là d(M; A) . 

H là hình chiếu vuông góc của M lên A 

thì 

d(M;A) = MH. 


2. Bài toán cơ bản: Nhiêu bài toán tính khoảng cách từ điêm tới mặt phăng, từ điêm tới đường 
thẳng có thể quy về bài toán cơ bản sau 

Bài toán: Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy. Tính khoảng cách từ điểm A đến 
mặt phẳng (SBC) và khoảng cách từ điểm s đến đường thẳng BC. 

Cách giải 


THS. PHẠM HỒNG PHONG - GV TRƯỜNG ĐH XÂY DựNG 


DĐ: 0983070744 website: violet.vn/phphong84 









Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC 


s 



BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 

Gọi D là chân đường vuông góc hạ từ A xuống BC, H là chân 
đường vuông góc hạ từ A xuống SD . Ta có 
+) SA_L(ABC) => BC.LSA, lại có BC-LAD (do dựng) => 
BCl(SAD) => SD1BC => d(S;BC) = SD. 

+) Từ chứng minh trên, đã có BC_L(SAD) => AHJ.BC, lại 
có AH1SD (do vẽ) => AHl(SBC) => d(A;(SBC)) = AH 


3. Một số lưu ý 

* về cách tính khoảng cách một cách gián tiếp 

+) MN||(p) => d(M;(P)) = d(N;(P)). 

+> fcii(p) !) " d(M;(P))=d(N;(P)) ' 

Trường họp đặc biệt: I là trung điểm của MN => d(M;(P)) = d(N;(P)). 

+) MN||A => d(M;A) = d(N;A). 

+ )MNnA = I^^ = íí^>. 

Trường họp đặc biệt: I là trung điểm của MN => d(M;A) = d(N;A) . 

* về cách sử dụng thể tích để tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng: Cho hình chóp 
S.AjA 2 ...A n . Ta có 

d[S,(A 1 A 1 _A.)]-^^.. 

* Khoảng cách từ một đường thẳng tới mặt phẳng song song với nó: Cho AII (p), M là một 

điểm bất kỳ trên A . Khi đó 

d(A;(P)) = d(M;(P)). 

* Khoảng cách giữa hai mặt phắng song song: Cho (p) II (Q) , M là một điểm bất kỳ trên 
(P).Khi đó 


THS. PHẠM HỒNG PHONG - GV TRƯỜNG ĐH XÂY DựNG 


DĐ: 0983070744 website: violet.vn/phphong84 








Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 

<1((P);(Q)H(M;(Q)). 

B. Một số ví dụ 

Ví dụ 1. [ĐHD03] Cho hai mặt phang ( p) và (<2) vuông góc với nhau, cắt nhau theo giao 
tuyến A. Lấy A, B thuộc A và đặt AB = a . Lấy c, D lần lượt thuộc (p) và (<2) sao cho 
AC , BD vuông góc với A và AC = BD = a . Tính khoảng cách từ A đến mặt phang phang 
(BCD). 

Giải 

Ta có (p)±(<2), (P)n(ổ) = A, AC c=(p), 
AC _L A => AC ±(ổ) => BD1AC. Lại có 
BDAAB BDl(ABC) ( 1 ). 

Gọi H là chân đường vuông góc hạ từ A 
xuống BC . Vì A ABC vuông cân tại A nên 
AH LBC và AH = J f = *f. 

Từ ( 1 ) suy ra AH _L BD => AH _L (BCD) . Do đó H là chân đường vuông góc hạ từ A lên 
(BCD) => d(A;(BCD)) = AH = 

Ví dụ 2. [ĐHD12] Cho hình hộp đứng ABCD.A'B'C' D' có đáy là hình vuông, tam giác A'AC 
vuông cân, A'C = a. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phang (BCD ') theo a . 

Giải 



THS. PHẠM HỒNG PHONG - GV TRƯỜNG ĐH XÂY DựNG 


DĐ: 0983070744 website: violet.vn/phphong84 











Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC 


BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 


D A 



A A'AC vuông cân (tại A ) nên 
AC = AA' = ^ = a\Ỉ2 . AABC vuông cân (tại B ) nên 
AB = f = a. 

Hạ AH 1 A'B (H gA'B) .Ta có BCLABB'A' => 
AH LBC , lại có AH±A'B (do dựng) => 
AH ±(BCD'). 


AH là đường cao của tam giác vuông ABA ' => = + = Ặ => AH 

.Vậy d(A;BCD') = AH = AH=*ỷ. 

Ví dụ 3. Cho hình chóp S.ABC có SA = 3a và SA _L (ABC) . Giả sử AB = BC = 2a , 
ABC = 120°. Tìm khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC). 


s 



Giải 

Dựng AD_L.BC (DeBC)và AH LSD (HsSD). 

Thật vậy, từ giả thiết ta có CD _L SA, lại có CD _L AD 
(do dựng) => CD _L (SAD) =ỳ AH LCD , mà 
AH ±SD => AH _L (SCD) => H là chân đường 
vuông góc hạ từ A lên ( SBC ). 

Ta có AD = AB sin ABD = 2 a sin 60° = ayÍ3 . 


AH là đường cao của tam giác SAD vuông tại A nên: -^- = ^-+^- = -^-+-^- = ^2 
=> AH=%. Vậy d(A\SBC) = AH = %. 


THS. PHẠM HỒNG PHONG - GV TRƯỜNG ĐH XÂY DựNG 


DĐ: 0983070744 website: violet.vn/phphong84 













Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 

Ví dụ 4. [ĐHD11] Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B , BA = 3a, BC = 4 a ; 
mặt phẳng ( SBC ) vuông góc với mặt phẳng [ABC). Biết SB = 2a^3 và SBC = 30°. Tính 
khoảng cách từ điểm B đến mặt phang (sác) theo a. 


Hạ SK-LBC (Ke BC ). Vì (SBC)l(ABC) nên 
SK 1 (ABC). 

Ta có BK = SB cos SBC = 2a^3.ị = 3a 
=> KC = BC-BK = Aa-3a = a. 

Do đó nếu ký hiệu d l , d 2 lần lượt là các khoảng cách từ 
các điểm B , K tới (sác) thì Ặ = -§§- = 4, hay d ì = 4 d 2 . 


Hạ KD _L AC (De AC ), hạ KH -LSD (He SD). Từ SK _L (ABC) => AC ISA', lại có 
AC L KD (do dựng) => AC 1 (SKD) => KH _L ẨC, mà KH _L 5D (do dựng) => 

A» JL (&4C) => d 2 =KH . 



Từ AADK ~ AABA suy ra: -§- = fr ^ DK=-^ = 2ff = f 

(CA = VbA 2 + BC 2 = yl(3a) 2 + (4a) 2 = 5 a). 

KS = SB .sin SBC = dyỈ3. KH là đưòng cao của tam giác vuông SKD nên: 

= = => KH= 

KH 2 KD 2 KS 2 9a 2 3 a 2 9 a 2 14 

Vậy d(B-(SAC)) = d l = 4d 2 =4KH 

Ví dụ 5. [ĐHB11] Cho lăng trụ ABCD.A 1 B 1 C 1 D 1 có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = a , 
AD = a\Ỉ3 . Hình chiếu vuông góc của điểm Aj lên mặt phẳng (ABCD) trùng với giao điểm của 
AC và BD . Tính khoảng cách từ điểm B l đến mặt phẳng (A l BD) theo a. 

Giải 


THS. PHẠM HỒNG PHONG - GV TRƯỜNG ĐH XÂY DựNG 


DĐ: 0983070744 website: violet.vn/phphong84 








Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC 


BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 



Ci 


Đặt / = ACnBD . Từ giả thiết suy ra 

A,/ 1 (ABCD). 


Đặt J = B t A n A t B => J là trung điểm của 
BịA , đồng thời J = B ỉ Ac^(A ì BD) => 
d(B l ;(A l BD)) = d(A-,(A l BD)). 


Gọi H là chân đường vuông góc hạ từ A 


l D xuống BD . Từ AJ 1 ( ABCD ) => AH X A,H 


B a A 


, lại có AH 1 BD (do đựng) => 
AH _L (Aj5D) => d(A\(A l BD)) = AH . 



Ví dụ 6. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B và AC = 2 a. SA có độ dài 
bằng a và vuông góc với đáy. 

1) Tính khoảng cách từ điểm s đến đường thẳng BC. 

2) Gọi H là chân đường vuông góc hạ từ A lên SB. Tính khoảng cách từ trung điểm M của 
AC đến đường thẳng CH . 

Giải 

1) Ta có 5A_L(A5C) => BC2-SA, cũng từ giả thiết ta có BCLAB => 5C-L(SA8) => 
SB±BC. AB=^ = ayỈ2 => SB = ^JsA 2 + AB 2 =yla 2 + 2a 2 =ayl 3 . 

Vậy d(S\BC) = SB = ayỈ3 . 

s 2) Gọi H là chân đường vuông góc hạ từ A lên SB . Ở câu trên, 


A 


a 



ta đã chứng minh BC -L (SA8) => AH _L BC, lại có AH _L SB 
AH LCH . 

Lại lấy K là trung điểm của CH 
=> MK song song và bằng \ AH 



_ 1 SA.AB _ ĩ a.ayỊĨ _ aVẽ 


B 


THS. PHẠM HỒNG PHONG - GV TRƯỜNG ĐH XÂY DựNG 


DĐ: 0983070744 website: violet.vn/phphong84 











Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 

Yậy d(M;CH) = MK = eệ-. 

c. Bài tập 

Bài 1. Cho tứ diệnOABC có OA, OB, oc đôi một vuông góc với nhau. Kẻ OH _L (ABC) . 

1) Chứng minh: H là trực tâm AABC. 

2) Chứng minh: —^ = —^ 7 T + —Í-T + —^—r . 

OH 2 OA 2 OB 2 oc 2 

Bài 2. [ĐHD02] Cho tứ diện ABCD có AD_L(ABC) ; AC = AD = 4cm , AB = 3cm , 
BC = 5cm. Tìm khoảng cách từ A tới mặt phẳng (BCD) . 

Bài 3. Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC = a, ẤSB = 120°, BSC = 60°, CSA = 90°. 
Tính khoảng cách từ s đến mặt phẳng (ABC) . 

Bài 4. Cho tam giác ABC vuông tại A . Cạnh AB có độ dài bằng a và nằm trong mặt phẳng 
(a). Biết rằng cạnh AC có độ dài bằng aVĨ và tạo vói mặt phẳng (a) góc 60°, hãy tính 
khoảng cách từ điểm c đến mặt phẳng (a). 

Bài 5. Trong mặt phẳng (a) cho góc vuông xOy. M là một điểm nằm ngoài (a). Biết rằng 
MO = 23 cm và khoảng cách từ M đến Ox, Oy cùng bằng 17 cm . Tính khoảng cách từ điểm 
M đến mặt phẳng (a). 

Bài 6. Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy. Biết rằng AB = 7 cm , BC = 5 cm , 
CA = 8 cm , SA = 4 cm . 

1) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) 

2) Tính khoảng cách từ các điểm s và A đến đường thẳng BC. 

Bài 7. [ĐHD07] Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang, ẤBC = BĂD = 90 o , 
BA = BC = a , AD = 2a . Cạnh SA vuông góc với đáy và SA = aVĨ . Gọi H là hình chiếu 
vuông góc của A lên SB. Tính khoảng cách từ H đến mặt phẳng (SCD) theo a. 

Bài 8. [ĐHD09] Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại B , 
AB = a, AA' = 2a, A'C = 3a. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng A'C', I là giao điểm của 
AM và A'C . Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (iBC) theo a . 


THS. PHẠM HỒNG PHONG - GV TRƯỜNG ĐH XÂY DựNG 


DĐ: 0983070744 website: violet.vn/phphong84 




Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath. 


BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 

Bài 9. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a , cạnh bên bằng 2a . Gọi G là 
tâm của đáy, M là trung điểm của sc. 

1) Tính khoảng cách từ điểm s đến mặt phẳng (ABC) . 

2) Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (SAG) . 

Bài 10. Cho ABC là tam giác vuông cân tại B , BA = a . Trên đường thẳng vuông góc với mặt 
phẳng (ABC) tại A lấy điểm s sao cho SA = a. Gọi I, M theo thứ tự là trung điểm của sc , 

AB 

1) Tính khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng (ABC) 

2) Tính khoảng cách từ các điểm s và I đến đường thẳng CM . 


THS. PHẠM HỒNG PHONG - GV TRƯỜNG ĐH XÂY DựNG 


DĐ: 0983070744 website: violet.vn/phphong84 




Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC 


BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 


Loại 2. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Đường vuông 
góc chung của hai đường thẳng 


A. Tóm tắt lý thuyết 

1. Định nghĩa: Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b . 

• Đường thẳng A cắt a, b và vuông góc với a, b được gọi là 
đường vuông góc chung của a và b . 

• Neu đường vuông góc chung cắt a , b lần lượt tại M , N thì 
độ dài đoạn thẳng MN được gọi là khoảng cách giữa hai 
đường thẳng chéo nhau a và b . 



2. Cách tìm đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau 
• Phương pháp tổng quát: Cho hai đường thẳng 
chéo nhau a, b. Gọi (a) là mặt phẳng chứa b và 
song song vói a, a ' là hình chiếu vuông góc của 
a lên (a). Đặt N =a'nb, gọi A là đường thẳng 
qua N và vuông góc vói («) => A là đường 
vuông góc chung của a và b. Đặt M = An a => 
khoảng cách giữa a và b là độ dài đường thẳng 


MN. 


• Trường họp đặc biệt: Cho hai đường thẳng chéo 
nhau và vuông góc với nhau a, b . Gọi (a) là mặt 
phẳng chứa b và vuông góc vói a . Đặt 
M=an(a). Gọi N là chân đường vuông góc hạ 
từ M xuống b => MN là đường vuông góc 
chung của a, b và khoảng cách giữa a, b là độ 
dài đoạn thẳng MN . 


THS. PHẠM HỒNG PHONG - GV TRƯỜNG ĐH XÂY DựNG 


DĐ: 0983070744 website: violet.vn/phphong84 















Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 

3. Nhận xét: Cho hai đường thăng chéo nhau a và b . Các nhận xét nhau đây cho ta cách khác 
để tính khoảng cách giữa a và b ngoài cách dựng đường vuông góc chung. 

• Nếu (a) là mặt phẳng chứa a và song song với b thì khoảng cách giữa hai đường thẳng 
bằng khoảng cách giữa b và («). 

• Nếu (a), (/?) là các đường thẳng song song với nhau, lần lượt chứa a, b thì khoảng cách 
giữa hai đường thẳng bằng khoảng cách giữa (a) và (/?). 


B. Một số ví dụ 

Ví dụ 1. [ĐHD08] Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông có 
BA = BC = a, cạnh bên AA ' = a-SỈ2 . Gọi M là trung điểm của BC. Tính khoảng cách giữa hai 
đường thẳng AM và B'C. 

Giải 



Lấy N là trung điểm của BB' , ta có MN là đường trung hình 
của tam giác B'BC => B'C\\MN => 5'C II (AMV). Do đó 

d(B'C-,AM) = d(B'C-,(AMN)) = d(B';(AMN)). 


Lại có BB ' cắt [AMN) tại N là trung điểm của BB' nên 


d ( B';(AMN )) = d (B;(AMN)) . 


Hình chóp B.AMN có BA , BM , BN đôi một vuông góc nên 


1 _ 1 1 1 14 2 7 a>/7 

, / 7 -7T" — , + ——7; + , —— y — —~z => d\B'ẨAMN\) — —— — 

d-(B-(AMN)) BA 2 BM 2 BN 2 a 2 a 2 a 2 a 2 v v ” 1 


Vậy d(B'C;AM)=^y- . 


Ví dụ 2. [ĐHA06] Cho hình lập phương ABCD.A'B'C' D' có các cạnh bằng 1. Gọi M , N lần 
lượt là trung điểm của AB và CD. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng A'C và MN. 


Giải 


THS. PHẠM HỒNG PHONG - GV TRƯỜNG ĐH XÂY DựNG 


DĐ: 0983070744 website: violet.vn/phphong84 










Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC 



BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 

Ta thấy MN II BC => MN\\(A'BC) 

=> d(A'C;MN) = d(MN;A'BC) = d(M;(A'BC)). 

Gọi H là chân đường vuông góc hạ từ M xuống A'B . Ta 
có: BC -L(ABB' A') => MH LBC, mặt khác MH X A'B 
(do vẽ) => MH _L ( A' BC) => H c hín h là chân đường 
vuông góc hạ từ M xuống (A'5C). 


MH là cạnh góc vuông của tam giác vuông cân HBM 


MH maJị 

V 2 4 


Vậy 


d(A'C;MN) = 


Ví dụ 3. [ĐHA04] Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình thoi đường chéo AC = 4, 
SO = 2 V 2 và SO vuông góc với đáy ABCD, ở đây o là giao điểm của AC và BD . Gọi M là 
trung điểm của sc . Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BM . 

Giải 


5 



Ta có MO là đường trung bình của tam giác SAC 
=> SA II MO => SA\\(MBD) 

=> d(SA;MB) = d(SA;MBD) = d(S;MBD). 

sc cắt mặt phang (M5Z)) tại trung điểm M của sc nên 
d(S;(MBD)) = d(C;(MBD)). 


Gọi K là chân đường vuông góc hạ từ M xuống SA, đặt H = CK nMO. Ta có so _L ( ABCD ) 
=> BD-LSO, lại có ABCD là hình thoi nên BD-LAC => BD _L(5!AC) => CH _L BD ( 1 ). 
MO II SA , CK ISA => CH _L MO ( 2 ). Từ ( 1 ) và ( 2 ) suy ra H là chân đường vuông góc hạ 
từ c xuống ( MBD). 


THS. PHẠM HỒNG PHONG - GV TRƯỜNG ĐH XÂY DựNG 


DĐ: 0983070744 website: violet.vn/phphong84 
















Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 

Từ SA = ^/sÕ ĩ +ÃÕ ĩ = ^/8+4=2^/3, s^c =ịAC.SO = ị4.2slĩ = 4ylĩ suyra 
CH = ịCK = = ỉệ -. Vậy d (SA-MB) = iệ. 

Ví dụ 4. [ĐHB02] Cho hình lập phương ABCD.A'B'C' D' cạnh a. Tính theo a khoảng cách 
giữa hai đường thẳng A'B và B'D . 

Giải 



Lấy M , N , p lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng A'D', 
BC, AD. Ta thấy A'MDP và BNDP là các hình bình hành 
nên MD\\A'P, DN \\ PB => (MDNB') II (A'P5). Do đó 

d(A'B;B'D) = d((A'PBy,(MDNB')) = d(D;(A'PB)). 

Lại có AD cắt ( A'PB ) tại trung điểm p của AD => 
d(D;(A'PB)) = d(A;(A'PB)). 


Hình chóp A.A'PB có AA', AP , AB đôi một vuông góc nên 

= => d(KựPB)) = ị. 

Vậy d(A’B;B'D) = f. 

Ví dụ 5. Cho tứ diện đều ABCD có độ dài các cạnh bằng 6>/2 cm. Hãy xác định đường vuông 
góc chung và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD. 

Giải 



Gọi M , N lần lượt là trung điểm các cạnh AB , CD. Ta có 

ACD và BCD là các tam giác đều nên CD vuông góc với 
AN và BN => CDLMN. 

Lại có AN = AN = 3^6 suy ra AB 1MN và 

MN = y/AN 2 -AM 2 = V 54 — 18 = 6 ( cm ). 


Vậy MN là đường vuông góc chung của AB , CD và khoảng cách giữa chúng là MN =6 cm . 


THS. PHẠM HỒNG PHONG - GV TRƯỜNG ĐH XÂY DựNG 


DĐ: 0983070744 website: violet.vn/phphong84 















Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 

Ví dụ 6. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B , AB = a , BC = 2 a , cạnh 
SA vuông góc với đáy và SA = 2a . Hãy xác định đường vuông góc chung và tính khoảng cách 
giữa hai đường thẳng AB và sc . 

Giải 



Lấy điểm D sao cho ABCD là hình chữ nhật => 
AB\\(SCD). 

Gọi E là chân đường vuông góc hạ từ A xuống 
SD . Ta thấy ABCD là hìn h chữ nhật nên 
CD±AD,ỉạicó SAl(ABC) => CD _L SA => 
CDl(SCD) => AE _L CD (l). Mặt khác 
AE _L SD (do dựng) ( 2 ). Từ ( 1 ) và ( 2 ) suy ra 
AE _L (SCD) => E là hình chiếu vuông góc của 
A lên (SCD). 


Đường thẳng qua E song song vói CD c hín h là hình chiếu vuông góc của AB lên ( SCD ). 
Đường thẳng này cắt sc tại N . Đường thẳng qua N song song với AE cắt AB tại M => 
MN là đường vuông góc chung cần tìm.Tam giác SCD cân tại A nên E là trung điểm của SD 
=> N là trung điểm của SD . AM = EN = ^r =2 => M là trung điểm của AB . 


Vậy khoảng cách giữa hai đường thẳng AB , CD là MN = AE = A Ịệ = . 


c. Bài tập 

Bài 1. [ĐHB07NC] Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a . Gọi E là 
điểm đối xứng với D qua trung điểm của SA , M là trung điểm của AE, N là trung điểm của 
BC. Chứng minh MN vuông góc với BD và tính (theo a) khoảng cách giữa hai đường thẳng 
MN và AC. 

Bài 2. [ĐHA11] Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B , AB = BC = 2a ; hai 
mặt (SAB) và (sác) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi M là trung điểm của AB ; 


THS. PHẠM HỒNG PHONG - GV TRƯỜNG ĐH XÂY DựNG 


DĐ: 0983070744 website: violet.vn/phphong84 






Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


BÀI GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 

mặt phang qua SM song song với BC, cắt AC tại N . Biết góc giữa hai mặt phang (SBC) và 

(ABC) bằng 60°. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SN theo a . 

Bài 3. [ĐHA10] Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a . Gọi M và N lần lượt là 
trung điểm của AB và AD; H là giao điểm của CN và DM. Biết SH vuông góc với mặt 
phẳng (ABCD) và SH = aV3 . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng DM và sc theo a . 

Bài 4. [ĐHA12] Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a , hình chiếu vuông góc 
của s lên mặt phẳng (ABC) là điểm H thuộc cạnh AB sao cho HA = 2HB. Góc giữa đường 

thẳng sc và mặt (ABC) bằng 60°. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC theo 
a . 

Bài 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA = h và SA vuông góc với 
đáy. Hãy xác định đường vuông góc chung và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng sc và 
AB. 

Bài 6. Trong mặt phẳng (p) cho đường tròn đường kính AB = 2R , c là một điểm chạy trên 
đường tròn đó. Trên đường thẳng đi qua A và vuông góc vói (p) lấy s sao cho SA = a < 2R . 
Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AC và SB. Xác định vị trí của c trên đường tròn sao 
cho EF là đường vuông góc chung của AC và SB. 

Bài 7. Cho tứ diện ABCD có AC = AI) = BC = BD = a , AB = 2 111 , CD = 2n. Gọi I, K lần 
lượt là trung điểm của AB và CD. 

1) Chứng minh rằng IK là đường vuông góc chung của hai cạnh AB và CD. 

2) Tính độ dài IK theo a, m và n. 


THS. PHẠM HỒNG PHONG - GV TRƯỜNG ĐH XÂY DựNG 


DĐ: 0983070744 website: violet.vn/phphong84 




